Tỉnh Yếu Kinh Quán Niệm Hơi Thở 
Chủ nhật, 22 Tháng 11 2009 23:17 Thây 
Minh Hy và sư chú Pháp Đường phiên tả 


(Sư Ông nói bài pháp thoại về kinh Quán 
Niệm Hơi Thở này nhần dịp có một đoàn 
làm phim từ Việt Nam qua thăm và tu tập 
tại Làng Mai. Khi ây đoàn phim đang làm 
một bộ phim về Kinh Quán Niệm Hơi 
Thở, và họ đã thỉnh Sư Ông giảng về để 
tài này.) 

Hỏi tôi viết cuỗn sách Đường Xưa Mây 
Trắng là vào mùa đông, trời rất lạnh, 
không có lò sưởi như bây giờ. Trong 
phòng chỉ có một cái lò củi, tôi hơ tay trải 
trên lò cho ấm, còn tay phải thì viết sách. 
Mỗi ngày tôi viết rất nhiêu giờ. Tôi đã rất 
hạnh phúc trong khi viết cuốn sách ây. 
Tuy trong nhà không có lò sưởi, thiếu 


2 


thốn tiện nghi nhưng niềm hạnh phúc của 
tôi rất lớn. Trong khi viết, tôi biết chắc 
rằng người đọc sẽ rât hạnh phúc, tại vì 
người viết sách hạnh phúc thì người đọc 
cũng sẽ có hạnh phúc. Khi ông tỷ phú 
Modi đề nghị làm phim “Đường Xưa Mây 
Trắng”, tôi có để nghị răng với ông ta 
răng: Quý vị làm phim này thì phải vừa 
làm vừa tu phim mới có giá trị. Trong khi 
làm mà mình có hạnh phúc, có sự tu tập 
thì những người xem phim mới có hạnh 
phúc. Cho nên từ đạo diễn đến diễn viên 
tât cả phải tu trong khi làm việc. Để sau 
khi làm phim xong thì mình đã chuyền 
hóa rôi, đã thay đổi rôi và chắc chắn là 
những người xem phim họ sẽ có hạnh 
phúc, họ cũng sẽ chuyển hóa. Nhà xuất 
bản Brasax, hay nhà xuất bản Lá Bồi cũng 
vậy, hai nhà xuất bản này thường ïn 
những cuôn sách về sự thực tập. Nếu 


3 


muốn bán sách để cho người đọc tu thì 
với cương vị là nhà xuất bản mình cũng 
phải tu. Khi in những cuôn sách về thực 
tập thì minh phải thực tập những cái mà 
mình nói trong sách trước đã. Cái nhân tốt 
thì mới có quả tốt. Vậy nên tôi rât mong 
quý vị trong khi làm phim, muốn chia sẻ 
phương pháp thở cho nhân gian thì mình 
phải thực tập trong suốt quá trình đó. 
Thực tập như vậy đem lại hạnh phúc cho 
chúng ta ngay bây giờ và ở đây trong lúc 
làm việc. 


Tôi nghĩ là trong khi quý vị làm phim 
này, quý vị dựng ra những cốt truyện thì 
quý vị cũng phải sông với chánh pháp đó, 
thì người xem mới tiếp thu được một cách 
cụ thể. Và họ có thê đem ra áp dụng trong 
đời sống hăng ngày. 


4 


Ngày tôi khám phá ra kinh Quán Niệm 
Hơi Thở tôi rất hạnh phúc, tôi xem như 
mình đã tìm ra một kho báu, tôi có cảm 
tưởng tôi là người hạnh phúc nhất trên 
đời. VÌ vậy tôi đã từng giảng dạy, từng 
trình bày và từng hướng dẫn cho rất nhiêu 
người tu tập. Trong khi hướng dẫn người 
khác tu tập tôi luôn luôn có hạnh phúc và 
những người được nghe và tu tập theo 
cũng có hạnh phúc. Do đó tôi nghĩ răng 
trong phạm vi một giờ đông hỗ tôi sẽ trình 
bày mười sáu hơi thở như thê nào để quí 
vị có thể sông và thực tập được ngay bây 
ø1Ờờ, và trong khi quý vị tìm cách chia sẻ 
các phương pháp này với những người 
khác thì quý vị đã hưởng cái hạnh phúc 
đó tôi. 


Tôi đã nghiên cứu rất kỹ 16 hơi thở mà 


5 


Đức Thế Tôn đề ra. Tôi đã áp dụng chúng 
vào đời sông hàng ngày. Những điều tôi 
giảng dạy đêu xuất phát từ kinh nghiệm 
chứ không phải từ sự nghiên cứu và học 
hỏi trong sách. 

Hơi thở thứ nhất: Nhận diện hơi thở 
Thở vảo, tôi biết đây là hơi thở vào 
Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. 
Trong hơi thở đầu mà Đức Thế Tôn để 
nghị là nhận diện hơi thở. Khi thở vào thì 
mình biết là mình đang thở vào, khi thở ra 
thì mình biết là mình đang thở ra. Mục 
đích của hơi thở thứ nhất là nhận diện hơi 
thở vào và nhận diện hơi thở ra. Bài tập 
này không khó, trẻ em cũng có thể làm 
được. Nhưng hiệu quả của nó thì võ song, 
tại vì nễu muốn nhận diện thì mình phải 
có mặt đó mới nhận diện được. Trong lúc 


6 


thở vào mà biết đây là hơi thở vào thì tự 
nhiên tâm của mình bám lấy hơi thở vào. 
Khi đã để tâm vào hơi thở thì không còn 
lo nghĩ về chuyện quá khứ, hay tương lai 
nữa. Tầm của mình có mặt với thân. Đó là 
kết quả có liên lập tức khi mình nhận diện 
hơi thở. 


Chúng ta thường sông trong thất niệm, 
thần ở một nơi mà tâm ở một ngả. Vì vậy 
nên mình không thực sự có mặt trong giây 
phút hiện tại, không sống được sâu sắc 
với giây phút hiện tại, vì thế hơi thở đâu 
có công năng đưa tâm trở về với thân. Khi 
thân tâm đã nhất như rồi thì lúc đó mình 
mới có mặt thực sự để tiếp xúc sâu sắc với 
những mâu nhiệm của sự sống đang có ở 
trong mình và xung quanh mình. Bài thực 
tập này có thể sử dụng ở mọi lúc mọi nơi: 
Khi lái xe, khi rửa bát, khi rửa tay... Chỉ 


7 


cân thở vào biết răng mình đang thở vào, 
thở ra biết mình đang thở ra. Bất cứ một 
giây phút nào của đời sông hăng ngày 
mình cũng có thể thực tập hơi thở này. 
Đem tâm trở về với thân để thực sự có 
mặt mà sống với giây phút đó. 

Bài tập thứ hai: Đi theo hơi thở. 


Thở vào một hơi dài hoặc một hơi ngắn 
hành giả biết răng hơi thở của mình dài 
hay ngắn 
Thở ra một hơi dài hoặc một hơi ngăn 
hành giả biết hơi thở của mình dài hay 
ngăn 
Hơi thở có chiều dài của nó. Nó có điểm 
bắt đầu và chỗ chấm dứt. Trong khi thở 
vào mình phải bám sát lây hơi thở từ đầu 
cho đến cuôi. Tôi đang thở vào và tôi biết 
tôi đang thở vào. Tâm của mình hoàn toàn 


8 


bám lấy hơi thở và không có một giây 
phút nào rời hơi thở. Bám lây hơi thở gọi 
là đi theo hơi thở (tủy tức). Ví dụ: Cái bút 
này là hơi thở, ngón tay của tôi là cải tâm. 
Thì khi bắt đâu thở, ngón tay của tôi bám 
lây cây bút. Tâm của tôi bám sát vào hơi 
thở. Trong suốt hơi thở vào tôi hoàn toàn 
chú tâm vào hơi thở, do đó cái định của 
tôi không bị gián đoạn. Có thể trong hơi 
thở đâu, tuy là tâm tôi đã có khả năng 
nhận diện được đây là hơi thở vào, đây là 
hơi thở ra nhưng mà cái định chưa thể 
sánh băng so với hơi thở thứ hai. Bởi vì 
trong hơi thở thứ hai tôi hoàn toàn bám 
sát hơi thở, không hề rời hơi thở. 


Trong bài tập thứ hai này mình thây rõ 
ràng niệm và định của mình vững chãi, 
sâu sắc hơn. Cố nhiên khi niệm, định 
vững chãi hơn thì sự có mặt của mình 


9 


trong giây phút hiện tại cũng vững chãi 
hơn. Và mình có thê tiếp xúc được với 
những mâu nhiệm của sự sông một cách 
sâu sắc hơn, khi ây mình mới thực sự 
sông đời sống của mình. Ví dụ như khi 
đứng trước cảnh tượng mặt trời mọc rât 
huy hoàng, nếu cái tâm của mình không 
có mặt ở đó, mình cứ nghĩ về quá khứ, 
hay mái mê với những dự tính trong 
tương lai hoặc lo lăng sâu khố thì cảnh 
mặt trời mọc đẹp đẽ kia không phải đề 
dành cho mình. Trong khi người khác 
thực sự có mặt ở đó nên họ hưởng được 
cảnh tượng đẹp đẽ đang diễn ra trước mặt. 


Vì vậy, hơi thở đầu là đem tâm trở 
về với thân và hơi thở thứ hai là có mặt 
một cách liên tục không gián đoạn. Tất cả 
những mâu nhiệm của sự sống ở trong ta 
và quanh ta luôn luôn có đó nhưng ta đã 


10 


không có mặt cho nên ta không thừa 
hưởng được. Hơi thở thứ hai giúp ta trở 
về với chính mình để có mặt thực sự mà 
tiếp xúc với những mâu nhiệm của sự 
sông. Cái đó gọi là “sông”. Từ một người 
“chết? trở thành một người “sông”. Khi 
tâm của mình trở về với thân thì mình mới 
thực sự sông, sông như một người sông. 
Nhà văn pháp ...... tác giả của cuỗn 
Người Xa Lạ đã nói : “Sống như một 
người chết” để chỉ những người sống 
trong thất niệm. 


Bài tập thứ ba: Y thức toàn thân 
Thở vào tôi ý thức được toàn thân tôi 
Thở ra tôi biệt hình hài tôi có đó. 
Trong khi thở vào và thở ra mình chê tác 


một năng lượng chánh niệm. Năng lượng 
này giúp mình có mặt trong giây phút 


II 


hiện tại. Vì vậy mình có thể định nghĩa: 
năng lượng chánh niệm là năng lượng 
ø1úp mình thực sự có mặt trong giây phút 
hiện tại để biết được những gì đang xảy ra 
trong giây phút ấy. Năng lượng này do 
chính mình chê tác ra trong khi thở vào và 
thở ra. Với năng lượng đó, mình tiếp tục 
nhận diện sự có mặt của thân thể mình, đó 
là mục đích của bài tập thứ ba. 

Thở vào tôi ý thức được sự có mặt của 
toàn thân thể tôi, dùng năng lượng chánh 
niệm để ôm lây cơ thê, một sự đoàn tụ của 
thân và tâm rất sâu sắc. Mình bắt đầu một 
cuộc trở về mà hơi thở là cửa ngõ. Trước 
hết mình trở về với hơi thở, khi trở về 
được với hơi thở rồi thì mình có mặt với 
thân thê. 

Giống với bài thực tập thứ nhât và thứ 
hai, bài thực tập này cũng có thê thực tập 
ở mọi lúc mọi nơi: khi đang lái xe, khi 


12 


đang quét nhà, đang, uống trà.v.v... Khi 
có mặt với thân thể thì mình có thể khám 
phá ra trong thân thê có những đau nhức, 
căng thắng bị dồn chứa lâu ngày. Nhờ trở 
vê với thân nên mình giác ngộ ra một 
điêu, vì không tu nên những căng thăng 
đau nhức mới có cơ hội tích tụ như vậy, 
đây chính là nguyên nhân phát sinh bệnh 
tật. Do đó mình cân đến bài thực tập thư 
tư 


Bài tập thứ tư: Buông thư toàn thân 


Tôi đang thở vào và làm cho toàn thân tôi 
an tịnh 
Tôi đang thở ra và làm cho toàn thân tôi 
an tịnh 


Buông thư toàn thân có nghĩa là làm cho 
hình hải lăng dịu xuông, làm cho những 


13 


căng thăng đi ra khỏi thân thể. Khi những 
căng thăng dịu xuống thì những đau nhức 
cũng theo đó mà giảm thiểu. Nêu mình 
căng thăng nhiêu thì đau nhức cũng sẽ 
nhiêu và từ căng thắng đau nhức này sẽ 
phát sinh ra vô sô bệnh tật. Trước hết là 
những bệnh về thân rôi sau đó là những 
bệnh về tâm. Nêu có ý thức tu tập thì 
minh sẽ vượt thoát khỏi những căng 
thăng, đau nhức và không mang nhiêu 
chứng bệnh nữa. Vì vậy bài tập thứ ba và 
thứ tư không chỉ có công năng trị liệu mà 
còn có giá trị phòng ngừa rất lớn lao. Rất 
là hay, chỉ cần thở là có thể ngăn ngừa 
bệnh tật. 


Chúng ta có thể buông thư toàn thân trong 
tư thế ngôi, trong tư thế năm, trong tư thế 
đứng, và ngay cả trong tư thế đi mình 
cũng có thể buông thư toàn thân được. 


14 


Mỗi bước chân thảnh thơi giúp mình loại 
bỏ những căng thắng ra ngoài. Đi như là 
đi chơi, đường dài em bước như dạo chơi. 
ĐI như vậy thi đường không còn đài nữa, 
mình không đi như bị ma đuổi và mình có 
hạnh phúc trong từng bước chân. Vì vậy 
trong khi đi, mình có thể buông thư toàn 
thân, buông thư tất cả những căng thăng. 
Thiên đi trước hết là buông bỏ tất cả 
những căng thắng để mình có thể bước 
được trong tịnh độ. Một khi đã buông bỏ 
và đi được những bước chân chánh niệm 
thi mỗi bước chân như vậy giúp cho mình 
tiệp xúc được với những mâu nhiệm của 
đât trời: Bầu trời xanh, mây trắng, chim 
hót, thông reo, hoa nở, tịnh độ có mặt 
trong giây phút hiện tại là vậy. 


Tịnh độ không còn là mơ ước của tương 
lai nữa. Tại vì trời xanh, mây trăng, chim 


15 


hót, thông reo, hoa nở là những mâu 
nhiệm của sự sông đang thực sự có mặt. 
Những cái đó không thuộc về tịnh độ thì 
thuộc về cái gì? Chính mình đây cũng 
vậy, mình cũng thuộc về tịnh độ nhưng tại 
vì không biết cho nên mình tự gây ra cho 
mình những đau nhức, những sâu khô. 
Một khi tâm đã trở về với thân, buông thư 
và an trú trong giây phút hiện tại thì tự 
nhiên mình tiếp xúc được với tịnh độ ở 
trong mình và xung quanh mình. Cơ thể 
của mình cũng thuộc về tịnh độ cũng là 
vật sỡ hữu của đức AÀ DI Đà, của đức 
Thích Ca, đừng làm hư thân thê mình mà 
tội nghiệp. Bốn hơi thở đâu này nó có liên 
hệ đến thân thê - quán thân ở trong thân. 
Và nó có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. 
Mình mới trở về với hơi thở, mới chỉ tu 
thân thôi chưa tu tâm mà đã có thể buông 


16 


bỏ được khổ đau và bắt đầu có những 
hạnh phúc rôi. 


(Còn nữa) 
Tinh yếu kinh Quán Niệm Hơi Thở 


(phân 2) 
Thứ bảy, 28 Tháng II 2009 22:37 thây 
Minh Hy và sư chú Pháp Đường phiên tả 
pháp thoại của Sư Ong 


Bồn bài thực tập đầu của kinh Quán Niệm 
Hơi Thở thuộc về thân, đó là nhận diện 
hơi thở, nhận diện toàn thần và làm lắng 
địu toàn thân. Qua bài tập thứ năm và thứ 
sáu ta bắt đầu bước sang lĩnh vực cảm 
giác. Bụt đã dạy rất nhiều phương pháp để 
chế tác ra niềm vui. Bài tập thứ bảy và thứ 
tám là cách nhận diện và ôm âp niềm đau. 
Sang bài tập thứ chín và thứ mười, đang 


17 


từ lĩnh vực thân (bốn hơi thở đầu), thọ 
(bốn hơi thở tiếp theo) chúng ta bước sang 
lĩnh vực của tâm. Kính mời các bạn tiếp 
tục học về phân 2 của kinh Quán Niệm 
Hơi Thở từ bài tập thứ 5 cho đến bài tập 
thứ 10 

Bài tập thứ năm: Chế tác mừng vui 


Ta đang thở vào và cảm thây mừng vui 
Ta đang thở ra và cảm thây mừng vui 


Với hơi thở thứ năm, chúng ta đi sang lĩnh 
vực cảm giác. Chúng ta có thê nhìn cơ thê 
mình như một dòng sông. Trong dòng 
sông đó mỗi tế bào là một øIỌt nước. Tại 
vì cơ thê chuyền biến, thay đồi trong từng 
øiây, từng phút. Giây phút nào cũng có 
những tế bảo mới sinh ra. Nó không phải 
là một thực thể bất động. Nó là vô thời 
gian. Nó là một dòng sông và bây giờ 


18 


chúng ta ngôi trên bờ của một dòng sông 
thứ hai trong cơ thể, đó là dòng sông cảm 
giác. Trong cơ thể của mình có một dòng 
sông cảm giác tuôn chảy đêm ngày, mỗi 
cảm giác là một giọt nước của dòng sông. 
Những cảm giác đó được phát triển, tôn 
tại một thời g1an rôi tiêu diệt để nhường 
chỗ cho những cảm giác mới phát triển. 
Và bài tập thứ năm là học cách làm như 
thế nào để đem lại những cảm giác mừng 
vui. Người hành giả phải có khả năng 
đem lại cảm giác mừng vui cho chính 
mình. Tại vì mình cần được nuôi dưỡng 
băng những niềm vui. 


Bài tập thứ sáu: Chế tác hạnh phúc 


Ta đang thở vào và cảm thây an lạc 
Ta đang thở ra và cảm thây an lạc 


l9 


Mỗi chúng ta phải có khả năng chế tác sự 
mừng vui, phải có khả năng chế tác hạnh 
phúc. Nếu anh chưa có khả năng chê tác 
niềm vui cho anh thì anh thực tập chưa 
giỏi. Nếu chị chưa có khả năng chê tác 
hạnh phúc cho chị thì chị thực tập vẫn 
chưa giỏi. Chúng ta rất cần những giây 
phút có sự mừng vui, cần những giây phút 
có hạnh phúc để được nuôi dưỡng. Tại vì 
chúng ta có những nỗi đau cân phải được 
ôm âp và chuyển hóa. Mà nếu chúng ta 
không đủ mạnh thì sẽ không : thể ôm âp và 
chuyên hóa được những nỗi khổ, niêm 
đau đang có mặt. Muôn có đủ sức mạnh 
để ôm lấy và chuyên hóa những niêm đau 
thì mình phải tự nuôi mình băng những 
niêm vui, những hạnh phúc mà mình có 
thể chế tác được. Vậy nên hơi thở thứ 
năm là chế tác niêm vui, hơi thở thứ sáu là 
chế tác hạnh phúc. Niễêm vui trong kinh 


20 


gọi là Hỷ. Chê tác hạnh phúc ở trong kinh 
øọI là Lạc. Vậy làm như thê nào đê chê 
tác mừng vui, chê tác hạnh phúc? 


Bụt đã dạy cho chúng ta rất nhiêu phương 
pháp để đem lại cảm giác mừng vui, hạnh 
phúc. Bất cứ lúc nào, nếu muốn là mình 
có thể có niềm vui, mình có thể có hạnh 
phúc ngay được. Hay như vậy đó! Và đây 
là những phương pháp: 


1. Ly sinh hỷ lạc: 


Trước hết là phương pháp buông bỏ để 
đạt tới hỷ lạc. Buông bỏ có thể đem tới 
niêm vui và hạnh phúc. Ví dụ: Minh đang 
ở một thành phô lớn ôn ào, bụi băm. Ngày 
cuỗi tuân mình muốn thoát khỏi thành phố 
đó nên đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống và 
lên xe đi về một miễn quê để sống hai 
ngày. Chỉ sau một giờ đông hồ xe chạy 


21 


mình đã rời khỏi thành phố, tiếp xúc với 
ruộng nương xanh tốt, nghe được tiếng 
chim hót, gió thôi, và không khí trong 
lành khiến tâm tư khỏe nhẹ, tâm hồn thư 
thái. Đạt được điều đó là do mình có khả 
năng bỏ lại cái thành phô ôn ào bụi bặm 
kia VÌ vậy đây là một trong những 
phương pháp thực tập để đem lại niêm vui 
và hạnh phúc. Có rất nhiêu cái mình có 
thể buông bỏ được. Ví dụ khi mình có 
một ý niệm như: Nếu tôi không có được 
cái đó thì tôi sẽ không bao giờ có hạnh 
phúc. Nếu tôi không loại trừ được kẻ đó 
thì tôi sẽ không bao giờ có hạnh phúc. 
Mình có những ý niệm như vậy và những 
ý niệm đó làm mình đánh mất đi cơ hội có 
hạnh phúc. Tại vì có thê mình có ý niện 
đó nhưng không bao giờ ý niệm đó thành 
hiện thực. Nếu tôi không cưới được người 
đó thì chắc là tôi không sống nổi. Nếu tôi 


9/2 


không có băng cấp đó, không có địa vị đó 
thì sông có nghĩa gì nữa đâu? Nếu cứ đưa 
vào trong đầu những ý niệm như vậy thì 
mình cứ khô hoài, không thể có niềm vui 
hạnh phúc. Nhưng nêu mình bỏ được 
những ý niệm ấy ra ngoài thì niềm vui 
hạnh phúc ào ào đi tới. Thành ra những Ý 
niệm, những tư tưởng của mình cũng là 
những nguyên do làm cho mình đau khô. 
Vì vậy mình phải xét xem mình có những 
ý niệm nào, thành kiến nào cần phải 
buông bỏ. Càng buông chừng nào thì càng 
có hạnh phúc chừng đó. Cải đó gọi là ly 
sinh hỷ, ly sinh lạc. Hạnh phúc, niềm vui 
có được nhờ buông bỏ. 


2. Niệm sinh hỷ lạc: 


Phương pháp thứ hai mà Bụt dạy để chế 
tác niêm vui và hạnh phúc là phương pháp 


ĐÁ, 


chánh niệm. Niệm là năng lượng g1úp cho 
minh có mặt thật sự trong giây phút hiện 
tại. Biết được, nhận diện được những cái 
øì đang thực sự xảy ra trong giây phút đó. 
Niệm giúp cho mình biết rằng đây là hơi 
thở vào. Và khi thở vào mình biết răng 
mình là một sinh vật. Minh là một người 
đang còn sống. Biết răng mình đang còn 
sông, đó là một hạnh phúc rất lớn. Tại vì 
những người chết rôi thì làm sao mà thở 
vào được? Vì vậy cho nên khi thở vào tự 
nhiên mình giác ngộ được một sự thật là 
mình đang còn sông và đang còn sông là 
một phép lạ. Mình có thể ăn mừng phép lạ 
đó băng cách thở vào và thở ra. Chỉ cân 
thở vào, thở ra thôi là đã có hạnh phúc tôi. 
Tự mình thở vào có chánh niệm, thở ra có 
chánh niệm cho nên năng lượng của 
chánh niệm cho mình biết mình là một 
thực tại mâu nhiệm và xung quanh mình 


24 


là những sự sống mâu nhiệm. Cho nên khi 
có chánh niệm thì tức là sống có niêm vui 
và hạnh phúc. Vì thế có thể nói chánh 
niệm là một nguôn sông vô tận của hạnh 
phúc. Ví dụ, tôi thở vào và có ý thức về 
trái tim tôi, trái tim tôi rất là dễ thương 
với tôi. Nó làm việc đêm ngày để bơm 
máu nuôi các tế bào trong cơ thể. Tôi thì 
có thể được ngủ năm hoặc sáu giờ trong 
một ngày đêm, còn trái tim của tôi thì 
phải làm việc liên tục. Ấy vậy mà tôi chưa 
bao giờ lân mẫn, để ý thương yêu lưu tâm 
đến trái tim của tôi. Tôi có thể đã hút 
thuốc. Tôi có thể đã uống rượu. Tôi có thê 
đã thức đêm và tôi làm cho trái tim của 
mình mệt nhoài. Bây giờ tôi thở vào một 
hơi và tôi đem năng lượng chánh niệm 
nhận diện sự có mặt của trái tim. Và mình 
ôm lây trái tim băng sự trân quý, băng ý 
thức của mình. Thở vào: trái tim của ta ƠI, 


25 


ta biết ngươi có đó. Mình phải biết răng 
mình đã đối xử với trái tìm không được dễ 
thương lãm do chuyện mình hút thuốc, 
mình uỗng rượu. Nghĩ tới đó tự nhiên tình 
thương đôi với trái tim được phát triển và 
mình nghĩ từ đây về sau mình sẽ không 
uống rượu. hút thuốc, thức khuya nữa đề 
cho trái tim của mình có hạnh phúc. Khi 
ôm lấy trái tim với chánh niệm thì mình 
nhận ra một điêu rât mâu nhiệm là trái tim 
của mình nó đang vận hành một cách bình 
thường. Có những người không có một 
trái tim bình thường, họ có vẫn đề về tim 
mạch, trái tim của họ có thể ngừng đập 
bất cứ lúc nảo và họ luôn sợ hãi. Điều 
mong muỗn sâu sắc nhất của họ là có một 
trải tim bình thường như là trái tim của 
bất cứ ai. Khi thở vào, mình giác ngộ một 
sự thực là mình có một trái tim bình 
thường. Và mình có thể ăn mừng sự kiện 


26 


là có một trái tim bình thường. Đó là niễm 
vui có được nhờ có chánh niệm. 
- Thở vào tôi ý thức về trái tim của tôi. 
Tôi ý thức rõ sự có mặt của trái tim tôi. 
- Thở ra tôi biết trái tim tôi là một trái tim 
bình thường, mạnh khỏe. 
Ý thức đó đưa tới niềm vui và hạnh phúc. 
Cái đó gọi là niệm sinh hỷ lạc. Mà đâu 
phải trong cơ thê chỉ có mỗi trái tim thôi. 
Lá gan của tôi, thận của tôi cũng còn tốt. 
Hai chân của tôi còn mạnh. Tôi có thể 
chạy nhảy được. Biết bao nhiêu là những 
điêu kiện hạnh phúc có đó mà tôi vì 
không có ý thức, không có niệm cho nên 
không có hạnh phúc. Vì vậy, trở về với 
năng lượng chánh niệm. Nhận diện những 
điều kiện của hạnh phúc mình đang có thì 
tự nhiên sẽ có vô số hỷ, vô số lạc. Khi 
nhìn ra ngoài, mình cũng thấy trời xanh 
hoa nở, biết bao nhiêu là mâu nhiệm của 


Ai 


sự sông. Người thương của mình vẫn còn 
và mình được sống chung với nhau dưới 
một mái nhà. Biết bao nhiều là điều kiện 
của hạnh phúc. Nó dư dả để cho mình 
không cân đi tìm thêm nữa. Tất cả những 
cái đó là điều nhờ công dụng của niệm. Vì 
vậy hễ thực tập thở vào — thở ra, trở về 
tiếp xúc được với những điều kiện hạnh 
phúc mà mình đang có thì tự nhiên niêm 
vui, hạnh phúc được sinh ra liên tiếp. Đó 
là phương pháp Bụt dạy để có niềm vui và 
hạnh phúc. Và mình có thê khẳng định 
răng chánh niệm là một nguôn suối vô tận 
của hạnh phúc. Năng lượng chánh niệm 
có thể được chế tác băng hơi thở vào và 
hơi thở ra. 


3. Định sinh hỷ lạc: 


Phương pháp thứ ba mà Bụt dạy, đó là 


28 


định sinh hỷ lạc. Định cũng là một loại 
năng lượng. Có chánh niệm thì bắt đầu có 
định. Ví dụ như khi ý thức được sự có mặt 
của bông hoa thì mình có chánh niệm về 
bông hoa. Nhưng nếu duy trì chánh niệm 
được lâu dài thì mình chú tâm vào bông 
hoa đó nhiêu hơn. Và như vậy thì cái định 
nó sinh ra từ cải niệm. Định cảng hùng thì 
niệm càng hùng và hạnh phúc càng lớn. 
Ví dụ: Khi uống một tách trà thơm mà 
nêu có niệm thì mình thực sự có mặt trong 
giây phút hiện tại. Minh có mặt trong giây 
phút hiện tại thì chén trà trở thành một cải 
øì có thật. Còn nêu mình không có mặt. 
Nêu tâm mình ở chỗ khác thì rõ ràng 
mình uông trà mà không biết là mình 
đang uống trà. Mình là một bóng ma 
không có thực mà chén trá cũng là một 
bóng ma không có thực. Tại vì mình đang 
bị kẹt vào trong cái lo lắng, buôn khô, 


29 


đang toan tính thì không có ai ngôi đó để 
mả uông trà hết, mà cũng không có trà để 
uống. Mình uống trà như một cái máy. 
Trong khi đó, nếu có hơi thở chánh niệm 
thì tự nhiên mình có mặt thật sự, thân tâm 
nhất như và mình có mặt thực sự thì trà 
cũng có mặt thực sự. Lúc ây sự tiếp xÚC 
giữa mình với trà là sự sông đích thực. 
Khi uống trà như vậy, có niệm có định thì 
chén trà rất là ngon. Còn nêu không, tách 
trà chỉ là một bóng ma mà thôi. Người 
thương của mình cũng vậy. Nêu mình 
không có niệm, không có ý thức răng 
người thương của minh ở đó thì người 
thương của mình cũng như là một bóng 
ma. Mình chỉ sông với bóng ma. Vì vậy 
cho nên có niệm, có định thì tất cả đều trở 
thành sự thật. Điêu đó đem lại rất nhiều 
niêm vui và hạnh phúc. 


4. Tuệ sinh hỷ lạc: 


Tuệ tức là cái thấy. Nêu mình có chánh 
niệm và mình tập trung cho vững thi minh 
SẼ CÓ cái thấy, cái thây này đem lại cho 
mình rất nhiêu niềm vui và hạnh phúc. 
Càng tập trung chừng nào thì hạnh phúc 
càng lớn chừng đó. Đó gọi là tuệ sinh hỷ 
lạc. Là người hành giả khôn ngoan, ta 
phải có khả năng chế tác được niềm vui 
trong mọi giây phút băng những phương 
pháp pháp buông bỏ, chánh niệm, chánh 
định và tuệ giác. Khi có niệm, có định thì 
sẽ có tụê. 
Bài tập thứ bảy: Nhận diện niềm đau 


Ta đang thở vào và có ý thức về những 
hoạt động tâm ý trong ta 
Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt 
động tâm ý trong ta 


Bài tập thứ tám: Ôm lây niềm đau 


Ta đang thở vào và làm cho những hoạt 
động tâm ý trong ta được an tịnh 
Ta đang thở ra và làm cho những hoạt 
động tâm ý trong ta được an tịnh 


khi nào chúng ta có đủ Hỷ và Lạc thì 
chúng ta có khả năng sử lý những nỗi khổ 
niêm đau ở trong ta và xung quanh ta dễ 
dàng hơn. Vì vậy cho nên phải có bài tập 
thứ năm và thứ sáu trước khi chúng ta đi 
vào bài tập thứ bảy. Bài tập thứ bảy là 
nhận diện niềm đau. Bài tập thứ tám là 
ôm lẫy niêm đau. Người hành giả, người 
thực tập không tìm cách trôn chạy niềm 
đau của mình, không tìm cách khỏa lấp 
niềm đau của mình băng tiêu thụ, bằng 
rượu, băng ma túy, băng thức ăn, băng 
những phương tiện tiêu khiến khác. 
Người hành giả biết tu thì có khả năng đối 


32 


diện trực tiếp với niêm đau, ôm lây niềm 
đau của mình mà chuyên hóa. Trước hết, 
tôi nói đến một chút về sự khác biệt giữa 
Hy và Lạc. Ở trong kinh có nói, ví dụ 
minh đi trong sa mạc mà khát nước cháy 
cả cố, tự nhiên mình trông thây một lùm 
cây và một hồ nước. Mình thây mừng quá 
đi, tuy chưa thực sự được uống nước và 
ngôi dưới bóng mát nhưng mình đã có 
niêm vui rôi. Cái này gọi là Hỷ. Và khi 
mình tới nơi, quỳ xuống vốc nước uống, 
trong khi vốc nước uống mình có hạnh 
phúc. Cái đó gọi là Lạc. Hỷ và Lạc khác 
nhau ở chỗ đó. Trong Hỷ còn có sự xôn 
xao, còn có sự mong đợi. Nhưng trong 
Lạc thì mình hoàn toàn không còn sự xôn 
xao, còn sự mong đợi nữa. Mình thực sự 
hạnh phúc. Thành ra các pháp môn thực 
tập là đưa tới Hỷ, rôi đưa tới Lạc. Khi có 
Hy và Lạc rôi thì mình đủ mạnh và mình 


SK) 


có khả năng nhận diện và ôm lây niềm 
đau mà không trôn chạy, không khỏa lấp, 
không đàn áp niêm đau. Thở vào, tôi biết 
có một niềm đau trong tâm tôi. Đây là 
một cảm giác đau khổ, một khổ thọ. 
Chúng ta có ba loại cảm giác: cảm giác dễ 
chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác trung 
tính. Bài tập thứ năm là để chế tác những 
cảm giác dễ chịu. Bài tập thứ sáu cũng là 
để chế tác những cảm giác dễ chịu. Còn 
bài tập thứ bảy là để xử lý những cảm 
giác đau buôn, để ôm lây niềm đau. Niềm 
đau là đối tượng cần được ôm âp, cần 
được công nhận. Niềm đau của ta ơi, ta 
biết răng ngươi đang có mặt đó, ta không 
trồn chạy. Ta không giả bộ răng ta không 
có niêm đau. Mình phải có can đảm chấp 
nhận sự có mặt của những niềm đau, nỗi 
khô. Và phải dùng những năng lượng 
chánh niệm mà mình đã chế tác để nhận 


34 


diện và ôm ấp lây niêm đau nỗi khổ của 
mình. Đó là bài tập thứ bảy, bài tập này 
bất cứ người hành giả nào cũng có thể làm 
được. Nếu mình dạy cho trẻ em thì các em 
cũng có thê làm được chuyện đó. Ở trong 
bài tụng Hướng VỆ Tam Bảo dành cho 
thiêu nhi có câu: 

...Con xin lạy Bụt 

Đã ban cho con 

Giáo pháp nhiệm mâu 

Cúp con nuôi dưỡng 

Tình nghĩa, hạnh phúc 

Nụ cười, niềm tin 

Dạy con biết thở 

Ôm lây niêm đau 

Những lúc tâm con 

Tham đắm, giận hờn 

S1 mê, ganh ty.... 

Đó là những bài kinh cho các em thiêu nhi 
nhưng kỳ thực đó là phương pháp cho các 


3ộ 


em thực tập. Con lạy Bụt tại vì Bụt đã ban 
cho con giáo pháp, giúp cho con biết thở, 
biết ôm lây niêm đau những lúc tâm con 
bị tham đắm giận hờn, si mê, ganh ty nó 
làm cho con đau khô. Đây là sự thực tập. 
khi mình đã thực tập được thì mình cũng 
có thể chỉ cho các em nhỏ thực tập theo. 
Các em nhỏ từ nhiêu quốc gia khác nhau 
khi tới Làng Mai đã chứng tỏ rằng các em 
cũng có thể thực tập được. Thở vào, tôi 
nhận diện những nỗi khổ niềm đau trong 
thân tâm và tôi ôm lấy niềm đau đó. Nếu 
mình không có năng lượng chánh niệm và 
không ôm ấp được nỗi khổ, niêm đau thì 
mình sẽ để cho nỗi khổ, niềm đau tràn 
ngập. Muốn cho nỗi khô niêm đau không 
tràn ngập thi mình phải có chánh niệm và 
chánh định. Nếu mình biết thực tập hơi 
thở thì mình liên tục chế tác ra chánh 
niệm, có năng lượng chánh niệm đó thì 


3ó 


mình có khả năng ôm lấy niềm đau của 
mình. Mà đã ôm lây nó thì tự nhiên mình 
bớt khô. Cũng như khi một người mẹ 
đang làm việc ở trong bếp, nghe tiếng 
khóc của em bé, bà liên bỏ công việc 
xuống, đi vào và ôm lây em bé một cách 
rất dịu hiển. Tuy bà mẹ chưa biết con 
mình có vấn đề gì, nhưng nội chuyện ôm 
lây bé với tất cả sự trìu mễn và thương 
yêu thì em bé đã hạnh phúc tôi. 


Ở đây cũng vậy, khi mình có niêm đau, 
nỗi khô nếu mình biết dùng năng lượng 
chánh niệm đề nhận diện và ôm lấy niêm 
đau nỗi khố ây thì dù chưa làm gì hết 
mình đã bớt khổ rôi. Năng lượng thứ nhất 
là năng lượng khô được năng lượng thứ 
hai là chánh niệm săn sóc, bảo hộ. Năng 
lượng thứ hai làm công việc của người chị 
lớn, người mẹ ôm lây đứa con là khô đau. 


3 


Đó là sự mâu nhiệm của hơi thở thứ bảy, 
mà bắt cứ một hành giả nào cũng phải làm 
cho được. Tại vì trong chúng ta người nào 
cũng có nỗi khổ, niềm đau mà chúng ta 
chỉ biết trỗn chạy, khỏa lấp. Trong khi đó 
thì Bụt dạy đừng có trốn chạy, đừng có 
khỏa lấp, phải có can đảm nhận diện và 
ôm lây niêm đau. Nhưng nếu quý vị 
không thực tập hơi thở chánh niệm thì 
làm sao quí vị có được những năng lượng 
đó để làm cái công việc là ôm ấp niềm 
đau. Phải có bà mẹ mới ôm đứa con được. 
Mình phải thực sự có mặt mới ôm lây 
những nỗi khổ, niềm đau được. Mà muốn 
thực sự có mặt đề ôm lấy nó thì mình phải 
thực tập hơi thở. Thực tập hơi thở mình sẽ 
làm phát khởi năng lượng của chánh 
niệm. Và kết quả là hơi thở thứ tám giúp 
mình có thê làm lắng dịu niềm đau. Mình 
chưa thể chuyền hóa được niềm đau tận 


38 


sốc. Nhưng sự kiện là mình đã có thể 
nhận diện được nó, ôm lây nó một cách 
rất là dịu dàng, rất là trìu mến thì niêm 
đau đó sẽ dịu xuống, khô đau đã vơi bớt 
rất nhiêu rôi. Với những bài tập tiếp theo, 
mình có thê đi xa hơn để có thể chuyên 
hóa hoàn toàn gốc rễ của những nỗi khô, 
niêm đau. Nhưng ở đây chỉ nói nhận diện 
và ôm ấp thôi cũng đã có thê bớt khô rôi. 
Bài tập thứ chín: Nhân diện tầm 


Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta 
Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta 


Tám hơi thở vừa qua thuộc về lĩnh vực 
cảm giác. Lới hơi thở thứ chín chúng ta 
bước sang lĩnh vực của tâm. Trong bài tập 
đầu chúng ta có nhận diện hơi thở, bài tập 
thứ ba có nhận diện toàn thân, bài tập thứ 


39 


tư làm lắng dịu toàn thân. “Chúng ta cũng 
đã học cách nhận diện niêm đau, ôm ấp 
niêm đau qua hơi thở thứ bây, và làm lăng 
dịu niêm đau qua hơi thở thứ tám. Sang 
bài tập thư chín phương pháp cũng giỗng 
như vậy. Lúc đầu là thân, sau đó tới thọ 
và bây giờ sang lĩnh vực tâm. Tâm ở đây 
tức là tâm hành, trong đạo Bụt có nói tới 
5 tâm hành (buôn, vui, thương, ghét, 
tuyệt vọng,.v.v..) Tâm ở đây không phải 
là cái øi trừu tượng nữa mà là cái mình 
biết rât rõ. Tâm tựa như là một dòng sông 
trong đó có 5Ï tâm hành đang tuôn chảy 
trên dòng sông ây. Khi vào trường Phật 
học thì mình phải học thuộc tên của 5Ì 
tâm hành đó để khi chúng phát hiện thì 
mình nhận ra liên và gọi tên chúng: AI! 
Bạn là giận, tôi biết bạn tên là giận. Cũng 
giống như một sinh viên trường Dược 
phải thuộc tên của những dược phẩm. 


40 


Mình cũng phải nhận diện được tâm hành 
øì đang diễn ra trong mình. Trong 51 tâm 
hành có những loại tâm hành như tích cực 
như: Thánh thơi, thương yêu, bao dung, ... 
Có những loại tâm hành tiêu cực như: 
giận hờn, ganh tỊ, thù hận,... Trong bài 
tập thứ chín, nhiệm vụ của chúng ta là 
nhận diện và gọi được tên của tâm hành 
mỗi khi chúng phát khởi. Giỗng như mình 
ngôi trên bờ sông tâm hành và quan sát, 
chỉ nhìn và quan sát vậy thôi chứ mình 
không bám lẫy chúng cũng không xua 
đuôi chúng dù chúng là tâm hành tích cực 
hay tâm hành tiêu cực. Nó xấu cũng đừng 
tìm cách đuôi đi mà nó tốt cũng đừng nắm 
ø1ữỮ. Nhận diện tâm đây không còn là một 
cái øì trừu tượng nữa mà rất là cụ thể. 
Cảm thọ (cảm giác) cũng là một loại tâm 
hành nên tâm ở đây còn 50 tâm hành. 
Niềm vui, nỗi khố là những cảm thọ. 


41 


Người tu phải luôn luôn có mặt nhờ sự 
thực tập hơi thở có chánh niệm. Phải luôn 
luôn có mặt để khi nào có một tâm hành 
biểu hiện thì mình phải kịp thời nhận diện 
không để cho nó tác yêu, tác quái. Như 
vậy là minh làm chủ được tâm. 


Bài tập thứ mười: Làm cho tầm hoan 
lạc 


Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan 
lạc 
Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoan 
lạc 


Mục đích của bài thực tập này là làm cho 
tâm hoan lạc. Mình rất cần năng lượng để 
tiếp tục thực tập. Cho nên phải nhận diện 
tâm và làm cho tâm phần chắn, tươi vui. 
Bài thực tập này là sự tiếp nối của bài 
thực tập thứ 5 và thứ 6 nhưng nó đi sâu 


42 


hơn vào những tâm hành khác. Nó cũng 
liên hệ tới Tứ Chánh Cân. Trong con 
người mình có những tâm hành như: tha 
thứ, bao dung, niềm vui, hạnh phúc, tỉnh 
thương, chí nguyện độ đời... Tât cả những 
cái đó rất quý giá. Cho nên chúng ta phải 
làm như thế nào để những tâm hành đó 
được phát triển và đi lên. Cũng giông như 
nhà mình có cái CD nhạc rất hay nhưng 
mình cứ để bụi bặm bám vào từ năm này 
qua năm khác mà không đem ra nghe, rất 
là uống. Mình vốn có sẵn những tâm hành 
rất thiện, rất lành được gia đình tổ tiên 
trao truyền nhưng mình không biết cách 
xử lý mà cứ để cho những tâm hành buôn 
giận, lo lắng, sâu khô trân ngự. Giống như 
mình có một cái CD hát những bài nhạc 
tình sâu đứt ruột nhưng mình cứ nghe đi 
nghe lại tới nỗi điên cái đầu luôn mà 
không chịu dừng. Vì vậy vẫn để ở đây là 


43 


chọn CD. Nếu cái CD nào không thích 
hợp, không đem lại sự thoải mái cho ta thì 
ta không nên tiếp tục nghe nó nữa. Nếu 
cái CD đó không hay thì ta phải thay băng 
cái CD mới, cái đó gọi là làm cho tâm 
mình hoan lạc. Thiếu gì những bản nhạc 
hay mà cứ phải nhai đi nhai lại những bài 
hát sâu đời để mặc cho nó kéo tâm mình 
chìm nghỉm xuống? Một ông thợ mộc 
thường dùng cái chốt mới để thay thê cho 
cái chốt cũ đã bị mục. Khi cái chân bàn 
hay chân ghê bị lung lay ông ta làm một 
chiếc chốt mới thay vào nơi chiếc chốt cũ, 
khi ây chiếc bàn hay chiếc ghế lại trở nên 
vững chắc. Cái đó gọi là phương pháp 
thay chốt. Ngày nay nếu cái bàn hay cái 
chế bị hư thì thường là người ta mua cái 
mới chứ không “thay chốt” nữa, vì vậy 
ngày xưa Bụt gọi là “phương pháp thay 
chốt”, còn ngày nay chúng ta gọi là 


44 


“phương pháp thay CHỦ”, hay “phương 
pháp thay DVD”. Ví dụ khi xem một bộ 
phim quá tệ mà ta cứ ráng ngôi chịu trận 
thì thật là dại, tại sao không đi thay bằng 
một bộ phim khác hay hơn? Cái đó là sự 
thực tập làm cho tâm hoan lạc. Mỗi chúng 
ta có bao nhiêu là tâm hành tốt ở trong 
mình: VỊ tha, đại nguyện, đại trí, đại bị, 
tha thứ, bao dung, niềm vui, tình yêu, 
hạnh phúc.v.v.. nhưng mình không chỊu 
phát triển nó mà cứ để cho đau khổ, buôn 
rầu chiếm cứ lây. Đây chính là nội dung 
của bài thực tập thứ mười, là người hành 
giả ta găng phải thực tập cho được. Một 
người tu khôn ngoan là một người biết 
cách làm hạnh phúc cho chính mình và 
làm hạnh phúc cho người khác. Đức Thế 
Tôn đã trao truyền cho chúng ta biết bao 
nhiêu là phương pháp hay, vân đề là 


45 


chúng ta có chịu thực tập hay không mà 
thôi. 


Tỉnh yếu kinh Quán Niệm Hơi Thở 
(phân cuối) 

Thứ năm, 03 Tháng 12 2009 21:12 Thây 
Minh Hy và sư chú Pháp Đường phiên tả 
pháp thoại của Sư Ông 
Hơi thở thứ mười một và mười hai vẫn 
thuộc về tâm nhưng bốn hơi thở cuỗi từ 
hơi thở thứ mười ba cho tới hơi thở thứ 
mười sáu có liên hệ tới tri giác. TrI giác 
của mình có thê sai lầm, thấy sợi dây mà 
tưởng con răn. Tri giác sai lầm gọi là 
vọng tưởng. Mình khô là vì vọng tưởng. 
Vì vậy mục đích tôi hậu của đạo Bụt là 

đào tận gôc vọng tưởng liệng đi. 


46 


Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta 
vào định 
Ta đang thở ra và thu nhiệp tâm ý ta vào 
định 


Tâm của mình có thể bị phân tán và thất 
niệm, khi ây ta dùng chánh niệm để đưa 
tâm trở về và đem tâm vào trong định. 
Khi tâm được tập trung, được gom lại thì 
tâm trở nên rất hùng tráng, từ đó có thể 
làm được những việc rất hữu ích. Cũng 
giống như ánh sáng, ánh sáng truyên đi 
băng đường thắng nhưng khi ta sử dụng 
thâu kính thì thâu kính đó giúp tập trung 
ánh sáng vào một điểm duy nhất. Một khi 
chumg ảnh sáng hội tụ tại một điểm thì nó 
tạo nên một sức nóng rât lớn có thê đốt 
cháy một tờ giây. Tương tự như vậy, 
những s1 mê, lâm lạc của mình một khi 


47 


mình có định thì những sĩ mê lầm lạc ây 
bị đôt cháy. 


Định có nhiêu loại định: Định về không, 
định vô thường, định vô ngã, định tương 
tức, vô tướng, vô tác,.... biết bao nhiêu là 
định. Chỉ cần có định thì phiền não sẽ bị 
đốt cháy. Nhiệm vụ của hơi thở thứ mười 
một là đưa tâm vào định, đưa tâm vào 
định thật ra không khó khăn gì mây, khi 
định tâm hùng hậu thì nó bắt đầu đốt cháy 
những phiên não, tháo bỏ những sợi dây 
trói buộc. 


Vô thường là một loại định chứ không 
phải là một lý thuyết. Ví dụ: Khi mình 
giận người kia, mình muốn trừng phạt 
người kia, mình tính nói một câu để người 
ây khô một chút cho vui. Tại vì người kia 
dám làm cho mình khô. Hoặc có thể mình 
đánh người kia một cái để cho người kia 


48 


khổ, tại vì người kia dám làm cho mình 
đau khổ. Minh làm như vậy bởi vì trong 
mình có sự đau khô giận hờn. Thì bây giờ 
mình sẽ thực tập một loại định gọi là định 
vô thường, mình nhăm mắt lại và bắt đầu 
thực tập: 


Thở vào tôi quán chiêu để thây được sau 
300 năm nữa thì tôi sẽ trở thành cái gì? 
Thở ra tôi quán chiếu cái người đứng 
trước mặt tôi sau 300 năm nữa sẽ trở 
thành cái gì? 

Mà định vô thường đâu cân tới 300 năm. 
Chỉ cần vài chục năm nữa là mình và 
người kia đã thành tro cả rôi. Thấy thê thì 
tội øì mà lại đi giận nhau? Minh chỉ có 
mây chục năm để chơi với nhau thôi, vậy 
mà bây giờ hai đứa giận nhau, muốn làm 
khô nhau thì đó là chuyện rất là ngu dốt. 
Và mình chỉ cân cái định đó trong vòng 


49 


hai giây thôi là cơn giận hờn kia nó tan 
biến. Khi mở mắt ra mình chỉ muôn ôm 
người đó vào lòng. Biết em còn sông anh 
mừng quá đi. Biết con còn sông mẹ mừng 
quá đi. Biết bố còn sông con mừng quá đi 


Bài tập thứ mười hai: Cởi trói cho tâm 
giải thoát 
Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta 
được giải thoát tự do 
Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta 
được giải thoát tự do 


Tâm mình nó bị những sợi dây ràng buộc. 
Sợi dây sân hận, thù oán, tuyệt vọng làm 
cho mình đau khô. Nhờ những cái định đó 
mà mình đốt cháy, mình tháo gỡ được, cởi 
trói được cho tâm, đó gọi là tâm giải 
thoát. Giống với hơi thở thứ chín và thứ 


50 
mười, hơi thở thứ mười một và mười hai 
cũng thuộc vê tâm hành. 

Bài tập thứ mười ba: Quản chiêu về vô 
thường 
Ta đang thở vào và quán chiêu về tính vô 
thường của vạn pháp 
Ta đang thở ra và quán chiêu về tính vô 
thường của vạn pháp 


Với hơi thở thứ mười ba mình đi sang lĩnh 
vực của tri giác. Khi nhìn cây bút mình 
biết đây là cây bút, đó là một tri giác. 
Danh từ chuyên môn là Tưởng, Tưởng là 
một tri giác. Tưởng là một trong năm uân: 
Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức - năm yếu 
tô tạo nên cơ thể. Chữ Tưởng trong chữ 
Hán có chữ tướng ở trên (tướng mạo). 
Mình nhận diện được cây bút vì nó có 
tướng mạo của vây bút. Mình nhận diện 


51 


được bông hoa vì có tướng mạo của bông 
hoa. Nhờ nó có cái tướng cho nên mình 
tưởng được và phân dưới là chữ tâm. Cái 
tâm nhận ra được cái tướng đó nên gọi là 
tưởng (tri giác). Tri giác của mình có thể 
là sai lâm. Thấy sợi dây mà tưởng là con 
rắn. Tri giác sai lầm gọi là vọng tưởng. 
Mình khô là vì vọng tưởng. Vì vậy mục 
đích tôi hậu của đạo Bụt là đào sốc vọng 
tưởng liệng đi hết. Bỗn hơi thở cuối có 
liên hệ tới tri giác. Và tr1 giác là một trong 
531 tâm hành. 
Quán chiếu vô thường: Khi nhìn vào hình 
hài của mình, mình thấy nó là một dòng 
sông. Mỗi tế bào là một giọt nước. Mình 
thây hình hài của mình không phải là một 
cái bất động mà là một dòng chuyền biến, 
qua đó mình thây được tự tính vô thường, 
thây được sự chuyển biến của cơ thể. 


52 


Nhìn vào tập album ta thấy cái hình của 
mình lúc 5 tuôi khác xa so với bây giờ. Rõ 
ràng là không có cái gì giống nữa. Về sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức không có cải gì 
giống hết vậy mà mình vẫn là cái tên đó. 
Cái tên của mình thì còn mà cả năm cái: 
săc, thọ, tưởng, hành, thức đều thay đôi. 
Vô thường và vô tướng là một phép quán 
rất mâu nhiệm. Tuy trong lý thuyết là sự 
vật vô thường, vậy mà mình vẫn cư xử 
như sự vật mãi là thường. Trên ly thuyết 
thì mình đều biết là cái người sông với 
mình đó mai mốt cũng sẽ chết nhưng trên 
thực tế mình cứ nghĩ người đó cứ sông 
hoài và mình đối xử tệ với người đó, mình 
không dễ thương với người đó. Nếu mình 
biết người đó vô thường thì ngày hôm nay 
mình có thể làm những điều đem lại hạnh 
phúc cho người ấy, nêu để đến ngày mai 
thì quá trễ. Vì vậy cho nên quán chiêu vô 


S) 


thường đem lại rất nhiêu hạnh phúc. Mình 
biết răng những cái gì mình có thể làm 
được cho người đó hạnh phúc thì phải làm 
ngay hôm nay chứ không thê đợi tới ngày 
mai. Và mình cũng biết răng những công 
trình, những dự án mà không có lợi ích, 
không thiết thực thì mình không theo đuôi 
nữa. Mình buông bỏ. Hay lắm! Phải thực 
tê mới được. Vì vậy quán chiêu vô thường 
đem lại rât nhiều hạnh phúc cho mình và 
người thương của mình. 

Bài tập thứ mười bốn: Quán chiều vô dục 
Ta đang thở vào vả quán chiều vệ tính 
không đáng tham câu và vướng mặc của 
vạn pháp 
Ta đang thở ra và quán chiếu về tính 


không đáng tham câu và vướng mặc của 
vạn pháp 


54 


Vô dục có nghĩa là không đáng để cho 
mình thèm khát. Không đáng đề cho mình 
theo đuôi. Khi quán chiếu còn mình thì 
như con thiêu thân, mình muốn lao mình 
vào mà không biết rằng làm như thế thì 
mình sẽ bị cháy xèo một cái. Cho nên 
phương pháp quán chiếu để giúp ta thấy 
được đôi tượng của thèm khát kia vôn 
chứa đựng những hiểm nguy độc hại. Ví 
dụ con cá thấy một miếng môi rất là hấp 
dẫn nó bèn tiên tới đớp một cái, đâu ngờ 
bị mặc câu? Mà hiện nay người ta bán 
những môi câu băng nhựa trông rất giỗng 
thật nhưng không phải là môi thật. Vì vậy 
phải nhìn cho kỹ đỗi tượng mà mình đang 
theo đuôi. Đó là danh hoặc là lợi hoặc là 
sắc hoặc là dục. Tất cả đều có những hiểm 
nguy ở trong, nó không đáng để mình 
theo đuôi, không đáng để mình hy sinh 
cuộc đời vì nó. Cái đó gọi là quán chiếu 


=n) 


vô dục. Khi quán chiếu vô dục được rôi 
thì mình có tự do, có thánh thơi và hạnh 
phúc. Ví dụ bây giờ có người mời tôi làm 
bộ trưởng Bộ Giáo Dục hay là làm Thủ 
Tướng thì tôi thây răng làm thây tu sướng 
hơn nhiêu. làm thây tu an lạc thánh thơi, 
tự dưng làm cái kia làm chi cho cực. Tôi 
đang hạnh phúc như vậy ai mà đại gì đi 
vào chỗ đó cho khô. Tôi không mảy may 
ham muốn, hoàn toàn lạnh lẽo với chuyện 
đó, ấy vậy mà hạnh phúc của tôi rât lớn. 
Bởi vì thây được những hoạn nạn, tai 
ương trong những cái đó nên mình không 
hề muốn dính tới. Đó là kết quả của sự 
quán chiếu vô dục. Ở trong kinh Samadhi 
Đức Thế Tôn có dạy rằng 

Không biết rõ ái dục 

Mới vướng vào á1 dục 

Tâm ái dục không sinh 

A1 quyên rũ được mình 


56 


Mình là người tự do. Người tự do thì có 
hạnh phúc, không có tự do thì không có 
hạnh phúc. Là một người tu, cái quan 
trọng nhất chính là tự do. 
Bài tập thứ mười lăm: Quán chiều vô 
sinh, niết bàn 
Ta đang thở vào và quán chiêu về bản 
chất không sinh diệt của vạn pháp 
Ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất 
không sinh diệt của vạn pháp 


Đây là một pháp tu rất là mâu nhiệm. Bê 
mặt thì có tới có đi, có sinh có diệt, có còn 
có mật. Mà nhìn cho kỹ thì bản chất của 
vạn hữu là vô sinh bất diệt, không tới 
không đi, không có không không. Đây 
chính là đối tượng của Tâm Kinh Bát Nhã 
mà người tu tụng mỗi ngày. Ví dụ đám 
mây, bản chât của nó là vô sinh, bất diệt. 


3 


Đám mây không phải từ không mà trở 
thành có. Trước khi nó là đảm mây thì nó 
là nước của đại dương nhờ sức nóng của 
mặt trời mà nước bốc hơi, khi lên cao Sặp 
khí lạnh nó ngưng tụ thành mâu. Sự có 
mặt của đám mây chỉ là sự tiếp nối của 
sức nóng và nước thôi. Vì vậy đám mây 
không phải từ không mà trở thành có, 
đám mây chăng qua chỉ là sự nối tiếp, bản 
chất của nó là vô sinh. Tại vì sinh là gì ? 
là từ không mà trở thành có. Mà đám mây 
đâu có thể từ không mà trở thành có được 
? Không có cải gì từ không mà trở thành 
có được hết. Anh cũng vậy, chị cũng vậy 
và tôi cũng vậy. Mình không tới từ không, 
cho nên nói từ hư không tới lại trở về hư 
không là không đúng đầu. Khi đảm mây 
chết, đám mây thì làm sao mà chết được ? 
Chết tức là từ có mà trở thành không. 
Làm sao mà đảm mây trở thành không 


58 


được ? Đám mây chỉ có thể trở thành 
tuyết, trở thành mưa, trở thành sương mù, 
thành nước đá chứ mây không thể nảo trở 
thành hư vô được. Vì vậy cho nên bản 
chất của đám mây là vô sinh, vô diệt. Bản 
chất của Đức Thê Tôn là vô sinh bất diệt. 
Bản chất của mình cũng vậy là vô sinh bất 
diệt. Khi thây được bản chất của mình là 
vô sinh bất diệt thì mình không sợ hãi nữa 
mình sẽ đạt được sự vô úy. Không có sự 
sợ hãi thì hạnh phúc mới thật là toàn hảo. 
Chừng nào còn sợ chừng đó hạnh phúc 
chưa toàn vẹn. Ví dụ một đợt sóng đi lên 
đi xuống, sóng có bắt đâu, có chung kết. 
Đợt sóng có thể nói mình cao hay mình 
thập hơn ngọn sóng khác, mình đẹp hay là 
mình xâu hơn những ngọn sóng khác. Tất 
cả những so sánh đó chỉ khiến cho con 
sóng lao đao, buôn khổ. Nhưng nếu đợt 
sóng quán chiếu thấy bản chất của mình là 


59 


vô sinh, nếu nó thây răng bản chất của nó 
là nước, trước khi là sóng nó vốn là nước, 
trong khi là sóng nó vẫn đang là nước, 
nêu thây được như vậy thì dù lên hay 
xuống, đẹp hay xấu nó cũng vui. Nó thấy 
được bản chất của nó là nước, mà bản 
chất của những ngọn sóng khác cũng là 
nước thì nó sẽ thấy nó đẹp mà những 
ngọn sóng khác cũng đẹp. Vì vậy khi tiếp 
xúc được với bản chât của mình, tiếp xúc 
VỚI tự tính của mình cải đó gọi là vô sinh. 
Vô sinh có nghĩa là vô dục, có nghĩa là vô 
khứ — vô lai, phi hữu — phi không.....vô 
sinh đại diện cho tâm cải võ gọi là bát 
không. 


Khi đám mây thấy được tự tính vô sinh 
bất diệt của mình thì là đám mây nó cũng 
hạnh phúc mà khi trở thành cơn mưa nó 
cũng hạnh phúc, trở thành dòng sông cũng 


60 


hạnh phúc. Mình cũng vậy nếu thương 

xuyên duy trì sự quán chiếu về vô sinh thì 

mình không còn sợ chết, không còn sợ 

sinh nữa. Tại vì sinh diệt chỉ là ý niệm. 

Thực tập được hơi thở thứ 15 rôi thì hơi 

thở thứ 16 rất là dễ thực tập. 

Bài tập thứ mười sáu: Quán chiếu buông 
bỏ 

Ta đang thở vào và quán chiêu về sự 
buông bỏ 

Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông 
bỏ 

Buông bỏ đây là buông bỏ cái gì ? Đó là 

buông bỏ những ý niệm, những ý niệm về 

trước về sau, về trong về ngoài, về sinh về 

diệt. Ta phải buông bỏ hết tất cả những ý 

niệm đó. Nêu mình sợ, mình buôn. mình 

lo là vì có những ý niệm. Khi tiếp xúc 


61 


được với bản chất vô sinh rôi thì mình có 
thể buông bỏ được tất cả. Ví dụ mình có 
một ý niệm về thời gian. Thời gian là một 
dòng trôi chảy liên tục nhưng vì mình có 
một ý niệm về thời gian cho nên mình 
mới chọn một điểm trong thời gian đó làm 
điểm sinh của mình. Và tại vì mình đã 
sinh ra rồi cho nên mình phải chết đi. Cho 
nên phải có một điểm nào đó gọi là tử. 
Rôi từ hai ý niệm sinh — tử, mình có ý 
niệm thọ mạng (kiếp). Mình có thê thọ 20 
năm hay 100 năm. Từ đó mình nghĩ răng 
trước khi sinh ra thì mình không có, mình 
chỉ có từ khi được sinh ra và mình sẽ 
chấm dứt khi mình chết, nghĩa là mình từ 
không mà trở thành có, rôi từ có lại trở 
thành không, thế nên mới có ý niệm : có — 
không ; trước — sau ; sinh — tử làm cho 
mình điên đâu. Vì vậy, buông bỏ ở đây là 
buông bỏ tất cả những ý niệm đó. Buông 


62 


bỏ được thi mình trở thành một con người 
tự do, một người hạnh phúc, không còn sợ 
hãi nữa. Đó là hạnh phúc của một Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã dạy răng hễ là 
con người thì ai cũng có thể đạt được tới 
cái đó hết. 

Đây là cốt lõi của sự sông. Mình cân phải 
học hỏi thêm và phải đem áp dụng cho 
được vào đời sông hăng ngày thì cái hiểu 
của mình mới cảng ngày càng sáng rõ. 


Bài tập thứ mười một: Đưa tâm vào định 


